kem trị mụn tốt nhất hiện nay 


Nhan sắc là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong thời đại ngày nay. Hơn ai hết, 
phụ nữ đề cao cái đẹp và coi trọng vấn đề làm đẹp và bảo vệ nhan sắc. Trong đó, 
vấn đề da mặt được quan tâm nhiều nhất. Là "mặt tiền", vùng da mặt hằng ngày 
tiếp xúc với không ít tác nhân gây tổn hại đến nó như không khí ô nhiễm, bụi bẩn, 
kem phấn trang điểm... Chưa kể, việc thức khuya dậy sớm, thay đổi nội tiết tố 
trong thời kì kinh nguyệt, stress...Việc da bị sạm màu, mụn nhọt là điều không 
tránh khỏi. Nó khiến bạn thấy tự ti, mặc cảm, và lo lắng. Bạn muốn tìm cho mình 
một loại kem trị mụn hiệu quả nhưng không biết có phù hợp với làn da của bạn 
không? Hãy cùng điểm qua 10 loại kem trị mụn hiệu quả nhất hiện nay để tìm 
được loại kem ưng ý nhé! kem tri mụn tốt nhất 

Skin Fresh Là loại kem trị mụn mới trên thị trường nhưng chinh phục được đông 
đảo khách hàng khó tính với sự đột phá về công nghệ và hiệu quả trị mụn tối ưu. 

Skin Fresh là sản phẩm duy nhất và đầu tiên trên thế giới hiện nay ứng dụng công 
nghệ bào tử lợi khuẩn dạng sống trong việc điều trị mụn. Chứa 6 tỷ lợi khuẩn sống 
B.clausii với 3 chủng cực mạnh, dạng lỏng và có thể thấy những tập hợp bào tử 
này bằng mắt thường vì số lượng vi khuẩn rất lớn. 

Hiệu quả đưa các khuẩn chí sống này lên da đạt 99,9% giúp cân bằng hệ vi khuẩn 
trên da. Làm dịu da, loại bỏ các vi khuẩn có hại, hỗ trợ kiềm dầu hiệu quả cho làn 
da mịn màng. Xịt lợi khuẩn Skin Fresh giúp cân bằng hệ sinh thái da, tái tạo lại làn 
da và tạo màng bọc bảo vệ cho da. 

Hơn nữa, chúng ăn sạch bã nhờn, mủ viêm, giúp làm sạch lỗ chân lông, thông 
tuyến bã nhờn giúp trị tất cả các loại mụn dù cứng đầu nhất sau 7 ngày sử dụng, 
ngăn ngừa thâm do mụn và ngăn ngừa mụn tái phát. 

Skin Fresh phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và cực kì an toàn với thành 
phần chỉ gồm lợi khuẩn và nước muối khoáng Himalaya, không chứa bất kì hóa 
chất nào khác. Với các ưu điểm nổi trội kể trên, Skin Fresh rất đáng được đứng 
đầu trong 10 loại kem trị mụn hiệu quả nhất hiện nay. 



Decumar là sản phẩm gel trị mụn đầu tiên tại Việt Nam từ Nano Curcumin, được 
nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Được bào chế hoàn toàn từ những 
nguyên liệu tự nhiên: 

Curcumin dạng nano: Là kháng sinh tự nhiên chiết xuất từ củ nghệ vàng, với kích 
thước phân tử siêu nhỏ giúp thẩm thấm sâu vào trong da. 

Tinh chất hành tây đỏ: Có tác dụng ngăn ngừa hình thành sẹo lõm. 

Vitamin E và lô hội: Giúp dưỡng ẩm, làm sáng da và chống oxy hóa. 

Decumar giúp giảm nhanh tình trạng mụn viêm, chống viêm kháng khuẩn, ngừa 
thâm sẹo và tái tạo lại làn da cho làn da trẻ trung, tươi sáng, mịn màng. 

Với thành phần tự nhiên nên Decumar an toàn tuyệt đối với mọi đối tượng (từ 6 
tuổi trở lên) và với mọi làn da đang bị các vấn đề về mụn, thâm, sẹo do mụn. 



